ĐỆ Tử QUY 

ĐỆ Tử QUY. THÁNH NHÂN HUÁN. 

THỦ HIẾU ĐẠO. THỨ CẢN TÍN. 
PHIẾM ÁI CHÚNG, NHI THÂN NHÂN. 
HỮU Dư LỰC, TÁC HỌC VĂN. 

(Đệ tử quy. Thánh nhân dạy 
Trước hiếu thuận. Sau cẩn tín. 
Thương chúng sanh, học đạo đức. 

Có dư thời, siêng học tập.) 

I. NHẬP TÁC HIẾU 

(ở nhà hiếu thuận với cha mẹ) 

1. PHỤ MẪU HÒ, ỨNG VẬT HOÃN. 
Cha mẹ gọi, lập tức vâng. 

2. PHỤ MẪU MÊNH, HÀNH VẠT LÃN. 

Cha mẹ sai, phải làm ngay. 

3. PHỤ MẪU GIÁO, TU KÍNH THÍNH. 

Cha mẹ dạy, cung kính nghe. 

4. PHỤ MẪU TRACH, TU THUẠN THỪA. 
Cha mẹ trách, phải thừa nhận. 

5. ĐÔNG TÁC ÔN, HẠ TÁC THINH. 
Lạnh làm ấm, nóng làm mát. 

6. THẦN TÁC TỈNH, HÔN TÁC ĐỊNH. 

Sáng quan tâm, tốl an lòng. 

7. XUẮT TẮT CÁO, PHẢN TÁT DIỆN. 

Đi cho hay, về cho biết. 

8. cư HỮU THƯỜNG, NGHIỆP VỒ BIẾN, 
ờ cố định, không đổl nghề. 

9. Sự TUY TIẾU, VẬT THIỆN VI. 

CẲU THIỆN VI, Tử ĐẠO KHUY. 

Việc không hợp, chẳng nên làm. 

Nếu đã làm, thì bất hiếu. 

10. VẬT TUY TIẾU, VẬT TƯ TÀNG. 

Vật tuy nhỏ, không tự cất. 

CẢU TƯ TÀNG, THÂN TÂM THƯƠNG. 
Nếu tự cất, cha mẹ buồn. 

1 1 . THÂN SỞ HẢO, LỰC VI cụ. 

Cha mẹ thích, tận lực làm. 

12. THÂN SỞ o, CẢN VI KHỨ. 

Cha mẹ ghét, phải trừ bỏ. 

13. THÂN Hữli THƯƠNG, DI THÂN ƯU. 

Thản bị thương, cha mẹ lo. 

14. ĐỨC HỮU THƯƠNG, DI THÂN TU. 
Đức hạnh kém, cha mẹ tủi. 


-1 - 


15. THÂN ÁI NGÃ, HIẾU HÀ NAN. 

Cha mẹ thương, dễ hiếu thuận. 

16. THÂN TĂNG NGÃ, HIÉU PHƯƠNG HIẺN. 
Cha mẹ ghét, vẫn hiếu kính. 

17. THÂN HƯU QUÁ, GIÁN sử CANH. 

DI NGÔ SÁC, NHU NGÔ THANH. 

Cha mẹ lỗi, phải cố khuyên. Tỏ ra vui, lời nhu hòa. 

18. GIÁN BẮT NHẬP, DUYỆT PHỤC GIÁN. 
HIỆU KHẤP TÙY, THÁT VÔ OÁN. 
Khuyên không được, vẫn phải khuyên. 

Thì nên khóc, đánh không giận. 

19. THÂN HỮU TẬT, DƯỢC TIEN THƯỜNG. 
Cha mẹ bịnh, nếm thuốc trước. 

20. TRÚ DẠ THỊ, BẮT LY SÀNG. 
Thường chăm sóc, không lìa khỏi. 

21. TÁNG TAM NIÊN, THƯỜNG BI NHIÉT. 
Tang ba năm, nhớ ơn mãi. 

22. CƯ Xứ BIẾN, TỬU NHỤC TUYỆT. 

Không vui chơi, tiệc ăn uống. 

23. TÁNG TẬN LẼ, TÉ TẬN THÀNH. 
Trọng tang lễ, lòng thành kính. 

24. Sự Tử GIẢ, NHƯ Sự SANH. 

Đối người mất, như sanh tiền. 

II. XUẤT TẮC ĐỆ 

(Nguyên tắc tiêu chuẩn của 
người làm em lúc ra ngoài) 

25. HUYNH ĐẠO HỮU, ĐẼ ĐẠO CUNG. 
HUYNH ĐỆ MỤC, HIÉU TẠI TRUNG. 

Anh thương em, em biết kính. 

Anh em hòa, là hiếu kính. 

26. TÀI VẠT KHINH, OÁN HÀ SANH. 

Col nhẹ tiền, thì không oán. 

27. NGÔN NGỮ NHÃN, PHẲN Tự MÂN. 

LỜI nhịn nhường, diệt oán hận. 

28. HOẶC ẢM THỰC, HOẶC TỌA TÀU. 
TRƯƠNG GIẢ TIÊN, Áli GIẢ HẬU. 

Lúc ăn uống, ngồi hay đi. 

Nhường người lớn, ta theo sau. 

29. TRƯỞNG HÔ NHÂN, TỨC ĐẠI KHIẾU. 
Người lớn gọl, giúp gọl dùm. 

30. NHÂN BẮT TẠI, KỶ TỨC ĐÁO. 

Nếu không có, liền cho hay. 

31. XƯNG TỒN TRƯỞNG, VẬT HÕ DANH. 
Kính người lớn, không gọl tên. 


- 2 - 


32. ĐỐI TỒN TRƯỞNG, VẬT HIỆN NĂNG. 

Trước người lớn, không khoe tài. 

33. LỌ NGỘ TRƯỞNG, TẬT xu ẮP. 

Gặp người lớn, phải kinh chào. 

34.TRƯỞNG VÔ NGỒN, THOÁI CUNG LẬP. 
Người chưa nói, đứng cung kính. 

35. KỴ HẠ MÃ, THỪA HẠ XA. 

Liền xuống ngựa, phải xuống xe. 

36. QUÁ DO ĐÃI, BÁ Bộ DƯ. 

Đến thăm hỏi, rồl mới đi. 

37. TRƯỞNG GIẢ LẬP, Ắu VẬT TỌA. 

Người lớn đứng, ta không ngồi. 

38. TRƯỞNG GIẢ TỌA, MẠNG NÃI TỌA. 

Người lớn ngồi, ta mớl ngồi. 

39. TỒN TRƯỞNG TIỀN, THANH YÉU ĐÊ. 

Khl nól chuyện, tiếng nhỏ nhẹ. 

40. ĐÊ BÁT VĂN, KHƯƠC PHI NGHI. 

Nếu quá nhò, thì không rõ. 

41. TIÉN TẮT XU, THOÁI TẮT TRÌ. 

VẮN KHỞI ĐỐI, THỊ VẬT DI. 

Khl gặp mặt, lúc rời khỏi. 

Đang trả lời, phải nhìn thẳng. 

42. Sự CHƯ PHỤ, NHƯ sự PHỤ. 

Kính chú bác, như cha mẹ. 

43. Sự CHƯ HUYNH, NHƯ sự HUYNH. 

Anh em họ, như ruột thịt. 

III. CẨN 

(Phải cẩn thận hành vi trong cuộc sống hằng ngày) 

44. TRIỀU KHỞI TẢO, DẠ MIÊN TRÌ. 

Thức dậy sớm, tối ngủ trễ. 

45. LÃO DỊ CHÍ, TÍCH THỬ THỜI. 

Khl tuổi già, quí thời gian. 

46.THÀN TÁT QUÁN, KIÊM THÁU KHẨU. 

Sáng rửa mặt, phải đánh răng. 

47. TIỆN NỊCH HOI.TIÉP TỊNH THỦ. 

Vệ sinh rồl, liền rửa tay. 

48. QUÁN TẮT CHÁNH, NỮU TÁT KÉT. 

Mũ ngay ngắn, gài nút kỹ. 

49. MIỆT Dữ LÝ, CÂU KHẲN THIẾT. 

Mang giầy vớ, phải chỉnh tề. 

50. TRÍ QUÁN PHỤC, HỮU ĐỊNH VỊ. 

VẬT LOẠN ĐỐN, CHÍ Ố UÉ. 

Mũ quần áo, đặt cố định. 

Không lẫn lộn, tránh dơ bẩn. 


- 3 - 


51. Y QUÝ KHIẾT, BẮT QUÝ HOA. 

Quần áo sạch, không cần đắt. 

52. THƯỢNG TUÀN PHÀN, HẠ XƯNG GIA. 

Hợp thân phận, hạp tập quán. 

53. ĐỐI AM THỰC, VẬT GIẢN TRẠCH. 

Khi ăn uống, đừng chọn lựa. 

54. THỰC THÍCH KHẢ, VẬT QUÁ TÁC. 

Ăn vừa no, chớ quá nhiều. 

55. NIÊN PHƯƠNG THIẾU, VẬT ẢM TỬU. 

ẨM TỬU TÚY, TỐI VI XÚ. 

Lúc còn trẻ, không uống rượu. 

Uống rượu say, rất xấu xa. 

56. Bộ TÒNG DUNG, LẬP ĐOAN CHÁNH. 

Đi thong thả, đứng đoan nghiêm. 

57. ẮP THÂM VIÊN, BÁI CUNG KÍNH. 

Lúc vái chào, phải cung kính. 

58. VẠT TIỄN VỰC, VẬT BẢ Ỷ. 

Qua ngạch cửa, đừng nghiêng mình. 

59. VẬT KY Cứ, VẬT DIÊU BỆ. 

Ngồi không duỗi, không run đùi. 

60. HOÃN YÉT LIÊM, VẬT HỮU THANH. 

Khi kéo màn, không tiếng động. 

61. KHOAN CHUYẾN LOAN, VẬT xúc LĂNG. 

Đi trong phòng, phải chú ý. 

62. CHÁP HƯ KHÍ, NHƯ CHẮP DOANH. 

Bưng đồ vật, phải cẩn thận. 

63. NHẬP HƯ THẮT, NHƯ HƯU NHÂN. 

Vào nhà trống, như có người. 

64. Sự VẬT MANG, MANG ĐA THÁC. 

Lúc làm việc, không hấp tấp. 

65. VẠT ÚY NAN, VẬT KHINH LƯỢC. 

Đừng sợ khó, không coi thường. 

66. ĐÁU NÁO TRƯỜNG, TUYỆT VẬT CẬN. 

Chỗ tranh cãi, đừng đến gần. 

67. TÀ PHÍCH Sự, TUYỆT VẬT VẮN. 

Chuyện thị phi, không nên hỏi. 

68. TƯƠNG NHẬP Môn, ván thục tồn. 

Đến nhà người, phải hỏi trước. 

69. TƯƠNG THƯỢNG ĐƯỜNG, THANH TÁT DƯƠNG. 
Bước vào nhà, cho người biết. 

70. NHÂN VÁN THÙY, ĐỐI DĨ DANH. 

NGÔ Dữ NGÃ, BẮT PHÂN MINH. 

Nếu người hỏi, liền xưng tên. 

Thưa là tôi, cho rõ ràng. 


71. DỤNG NHÂN VẬT , TU MINH CÀU. 
THẢNG BẮT VÁN, TỨC VI THÂU. 

Dùng đồ người, phải hỏi trước. 

Nếu không hỏi, thành trộm cắp. 

72. TÁ NHÂN VẬT, CẬP THỜI HOÀN. 

HẬU HỮU CẤP, TA BẮT NAN. 

Mượn đồ vật, phải nhớ trả. 

Sau có cần, mượn không khó. 

IV. TÍN 

(Phải làm một người đáng được tin cẩn) 

73. PHÀM XUẮT NGỒN, TÍN VI TIÊN. 

TRÁ Dữ VỌNG, HÈ KHẢ YÊN. 

Khl nól năng, trước tin nhiệm. 

Không lừa gạt, không nói dối. 

74. THOẠI THUYẾT ĐA, BAT NHƯ THIẾU. 
DUY Kỳ thị, Vật nịch xảo. 

Nói nhiều lời, không bằng ít. 

Phải nói thật, không nói giả 

75. GIAN XẢO NGỮ, UÉ o TỪ. 

THỊ TỈNH KHÍ, THIẾT GIỚI CHI. 

Nói gian trá, lời dơ bẩn. 

Tập khí xấu, phải trừ bỏ. 

76. KIẾN VỊ CHÂN, VẬT KHINH NGÔN. 

Tự không thấy, không nên nói. 

77. TRI VỊ ĐÍCH, VẬT KHINH TRUYỀN. 
Chưa hiểu rõ, đừng tuyên truyền. 

78. Sự PHI NGHI, VẬT KHINH NẬC. 

CẢU KHINH NẶC, TIEN thoái thác 
Việc không tốt, đừng nhận lời. 

Nếu nhận lời, thì sal lầm. 

79. PHÀM ĐẠO Tự, TRỌNG THẢ THƯ. 

VẬT CAP tật, Vật MƠ HỒ. 

Lúc nói năng, chỗ chủ yếu. 

Đừng nól nhanh, phải rõ ràng. 

80. Bỉ THUYẾT TRƯỜNG, THỬ THUYẾT ĐOẢN. 
BÁT QUÁN KỶ, MẠC NHÀN QUẢN. 

Kẻ nól dài, người nól ngắn. 

Không quan hệ, không xen vào. 

81. KIẾN NHÂN THIỆN, TỨC TƯ TÈ. 
TUNG KHỨ VIỄN, DĨ TIỆM TÉ. 

Người hành thiện, ta học theo. 

Dù kém xa, cố theo kịp. 


82. KIẾN NHÂN Ó, TỨC NỘI TỈNH. 

HỮU TÁC CẢI, VÔ GIA CẢNH. 

Kẻ hành ác, ta phản tỉnh. 

Có thì sửa, càng cảnh giác. 

83. DUY ĐỨC HỌC, DUY TÀI NGHỆ. 

BẮT NHƯ NHÂN, ĐƯƠNG Tự LỆ. 

Hạnh đạo đức, và tài nghệ. 

Không bằng người, phải nỗ lực. 

84. NHƯỢC Y PHỤC, NHƯỢC ẢM THỰC. 
BẮT NHƯ NHÂN, VẬT SANH THÍCH. 

Nếu quần áo, việc ăn uống. 

Không bằng người, không nên buồn. 

85. VĂN QUÁ Nộ, VĂN Dự LẠC. 

TỔN HỮU LAI, ÍCH HỮU KHƯƠC. 

Chê thì giận, khen thì vui. Kẻ xấu đến, bạn tốt xa. 

86. VAN dự khủng, Văn QUA HÂN. 
TRỰC LƯƠNG Sĩ, TIỆM TƯƠNG CẬN. 
Khen thì sợ, phê thì vui. 

Người đạo đức, đến thân cận. 

87. VÔ TÂM PHI, DANH VI THÁC. 

HỮU TÂM PHI, DANH VI Ố. 

Vô ý phạm, cũng là sai. cố ý phạm, là tạo ác. 

88. QUÁ NĂNG CẢI, QUỸ Ư VỒ. 
THẢNG YÊM SỨC, TĂNG NHÁT CÔ. 

Nếu sửa lỗi, thì hết tội. 

Hễ che giấu, càng thêm tội. 

V. PHIẾM ÁI CHÚNG 

(Binh đẳng thương yêu tất cả chúng sanh) 

89. PHÀM THỊ NHÂN, GIAI TU ÁI. 
THIÊN ĐỒNG PHÚC, ĐỊA ĐÒNG TẢI. 

Phàm là người, đều phải thương. 

Chung một CÕI, một địa cầu. 

90. HẠNH CAO GIẢ, DANH Tự CAO. 
NHÂN SỞ TRỌNG, PHI MẠO CAO. 
Người đạo đức, có tiếng tâm. 

Được coi trọng, không bời tướng. 

91. TÀI ĐẠI GIẢ, VỌNG Tự ĐẠI. 

HÂN SỞ PHỤC, PHI NGÔN ĐẠI. 

Người xuất chúng, danh vọng lớn. 

Mọl người phục, không khoác lác. 

92. KỶ HỮU NĂNG, VẬT Tự TƯ. 

NHÂN SỞ NĂNG, VẬT KHINH TỈ. 

Có khả năng, đừng ích kỷ. 

Người khác giỏi, không hủy báng. 



93. VẬT SIẼM PHÚ, VẬT KIÊU BÀN. 

Không nịnh giàu, không khinh nghèo. 

94. VẬT YEM CỐ, VẠT HỶ TAN. 

Không bỏ bạn, tìm bạn mới. 

95. NHÂN BẮT NHÀN, VẬT sự GIẢO. 
Người đang bận, đừng quấy nhiễu. 

96. NHÂN BẮT AN, VẬT THOẠI NHIỄU. 
Người không yên, không làm phiền. 

97. NHÂN HỮU ĐOẢN, THIẾT MẠC YÉT. 
Khuyết điểm người, đừng bưưi móc. 

98. NHÂN HỮU TƯ, THIẾT MẠC THUYẾT. 

Chuyện riêng tư, không nên nói. 

99. ĐẠO NHÂN THIỆN, TƯC THỊ THIÊN. 
NHÂN TRI CHI, DŨ Tư MIEN. 

Khen làm lành, đó là thiện. 

Người khác biết, càng khích lệ. 

100. DƯƠNG NHÂN Ố, TỨC THỊ Ố. 

TẬT CHI THẬM, HỌA THẢ TÁC. 

Nói người ác, là việc ác. Tổn hại nhiều, tự chuốc lấy. 
101. THIỆN TƯƠNG KHUYÊN, ĐỨC GIAI KIẾN. 
Khuyên hướng thiện, hành đạo đức. 

102. QUA BẮT QUY, ĐẠO LƯƠNG KHUY. 
Nếu không khuyên, thì sal lầm. 

103. PHÀM THỦ DƯ, QUÝ PHÂN HIẾU. 

DƯ NGHI ĐA, THỦ NGHI THIẾU. 

Cho hoặc lấy, phải rõ ràng. Cho ra nhiều, lấy vào ít. 

104. TƯƠNG GIA NHÂN, TIÊN VẮN KỶ. 

KỶ BẮT DỤC, TỨC TỐC DĨ. 

Ta cầu người, trước hỏi mình. 

Mình không muốn, không nên cầu. 

105. ÂN DỤC BÁO, OÁN DỤC VONG. 

BÁO OÁN ĐOẢN, BÁO ÂN TRƯỜNG. 

Muốn báo OTI, phải quên oán. 

Báo oán ngắn, báo OTI dài. 

106. ĐÃI Tì BỘC, THÂN QUÝ ĐOAN. 

TUY QUÝ ĐOAN, TỪ NHƯ KHOAN. 

Đối đầy tớ, phải nghiêm trang. 

Tuy nghiêm trang, nhưng hiền hòa. 

107. THÉ PHỤC NHÂN, TÂM BẮT NHIÊN. 

LÝ PHỤC NHÂN, PHƯƠNG VÔ NGÔN. 

Cậy quyền thế, họ không phục. 

Dùng lý khuyên, họ mớl phục. 

VI. THÂN NHÂN 

(Thân cận người có đức hạnh và nhân từ 
theo họ học tập) 

108. ĐÒNG THỊ NHÂN, LOẠI BẮT TÈ. 

LƯU TỤC CHÚNG, NHÂN GIẢ HI. 

Đồng con người, khác tánh tình. 

Phàm phu nhiều, nhân từ hiếm. 

109. QUẢ NHÂN GIẢ, NHÂN ĐA ÚY. 

NGÔN BẮT HÚY, SÁC BẮT MỊ. 

Người nhân đức, mọl người kính. 

Họ không dối, không nịnh hót. 

110. NĂNG THÂN NHÂN, VÔ HẠN HẢO. 
ĐỨC NHẬT TIẾN, QUÁ NHẬT THIẾU. 

Được thân cận, rất lợi ích. 

Tăng đức hạnh, ít lỗi lầm. 

111. BẮT THÂN NHÂN, VỒ HẠN HẠI. 

TIẾU NHÂN TIÉN, BÁ sự HOẠI. 

Không thân cận, sẽ tal hại. 

Tiểu nhân đến, phá hoại nhiều. 

VII. DƯ LỰC HỌC VĂN 

(Công việc bổn phận của mình đã làm xong, 
lại nên nghiên cứu học tập văn học nghệ thuật, 
để nâng cao phẩm chất cuộc sống tinh thần của mình) 

112. BÁT LỰC HÀNH, ĐẢN HỌC VĂN. 
TRƯỞNG PHÙ HOA, THÀNH HA NHÂN? 

Không thực hành, chỉ biết học. 

Không thật chất, thành người gì. 

113. ĐẢN LỰC HÀNH, BẮT HỌC VĂN. 
NHÂM KỶ KIẾN, MUỘI LÝ CHÂN. 

Ch! thực hành, không học tiếp. 

Tự tin mình, thì không hiểu. 

114. ĐỌC THƯ PHÁP, HỮU TAM ĐÁO. 

TÂM NHÃN KHẨU, TÍN GIAI YÉU. 

Cách đọc sách, phải tập trung. 

Tâm mắt miệng, tín quan trọng. 

115. PHƯƠNG ĐỌC THƯ, VẬT Mộ BỈ. 

THỬ VỊ CHUNG, BỈ VẬT KHỞI. 

Khl đọc sách, đừng nghĩ khác. 

Chưa đọc xong, không đọc khác. 

116. KHOAN VI HẠN, KHẨN DỤNG CÔNG. 
CÔNG PHU ĐÁO, TRỆ TÁC THÔNG. 

Thời gian dài, gắng dụng công. 

Công phu đủ, liền thông đạt. 

117. TÂM HỮU NGHI, TÙY TRÁT KÝ. 

TỰU NHÂN VẮN, CÀU XÁC NGHĨA. 

Có nghi hoặc, phải ghi chú. 

Gặp người hỏl, cầu glảl thích. 

118. PHÒNG THAT THANH, TƯỜNG BÍCH TỊNH. 
Cơ ÁN KHIẾT, BÚT NGHIÊN CHÁNH. 
Phòng yên tịnh, tường vách sạch. 

Bàn ngay ngắn, bút mực gọn. 

119. MẠC MA BIẾN, TÂM BÁT ĐOAN. 

Tự BẮT KỈNH, TÂM TIÊN BỊNH. 

Cây mực nghiên, tâm không chánh. 

Chữ viết thảo, tâm không định. 

120. LIẼT ĐIÊN TICH, HỮU ĐINH xứ. 

ĐỌC KHÁN TÁT, HOAN NGUỸÊN xứ. 

Phân kinh sách, cho thứ tự. 

Đọc sách xong, để chỗ cũ. 

121. TUY HỮU CẮP, QUYÊN THÚC TỀ. 

HỮU KHUYẾT HOẠI, Tựu BỒ CHI. 

Dù có gấp, cũng xếp kỹ. 

Sách có rách, phải tu bổ. 

122. PHI THÁNH THƯ, BÍNH VẬT THỊ. 

TÉ THÔNG MINH, HOẠI TÂM TRÍ. 

Sách vô ích, không xem đọc. 

Hạl thông minh, hư tâm chí. 

123. VẬT Tự BẠO, VẬT Tự KHÍ. 

THÁNH Dữ HIỀN, KhẨtuẨn chỉ. 

Đừng cam chịu, không thua kém. 

Thành thánh hiền, đều đạt được. 

* 

-7 - 

-8- 

-9 - 


